
THE HÌ NHNAM.COM 

No PAIN NO GAIN 



Hướng dẫn chế biến ức gà cho ngư 
giảm cân bao ngon 

Tác giả Ểế Quân Lương 

Có thể bạn không biết, ức gà nằm trong số 21 loại thực phẩm có tác dụng giảm cân được cả thế giới công nhận. Vì 
thế, hãy tăng cường ăn ức gà đế giảm cân, hoặc thực hiện một chế độ ăn hợp lý với ức gà nhé các bạn. 



Với ức gà, bạn có thể giảm cân hiệu quả bằng cách hạn chế dùng những thức ăn bằng tinh bột, dầu ăn và mỡ động 
vật. Nghe có vẻ vô lý vì ai cũng cho rằng ăn ức gà cũng là thức ăn nhiều mỡ động vật, nhưng thực ra nhiều nghiên 
cứu đã chứng minh rằng việc dùng thường xuyên ức gà trong bữa ăn sẽ làm bạn đấy nhanh quá trình chuyển hóa 
mỡ ở dạng cô đặc, và đốt cháy mỡ thừa ở dạng mô mỡ. 





Thực đơn giảm cân với ức • Bữa Sáng: 1 miếng ức gà, 1 cốc sữa tươi không đường và 1 củ khoai 
gà lang 

• Bữa Trưa: 1 miếng ức già, 1 củ khoai lang và rau súp 

• Bữa phụ: Tối đa 1 0 quả cà chua bi 

• Bữa Tối: 1 miếng ức gà và 1 củ khoai lang 

ức gà có tác dụng đấy nhanh quá trình chuyển hóa và đốt cháy mỡ ở dạng cô đặc như đã nói ở trên. T rong khi đó, 
khoai lang chứa hàm lượng tinh bột chỉ bằng 1/3 so với cơm, 1/2 so với khoai tây và hoàn toàn không chứa chất béo 
cũng như cholesterol, có tác dụng ngăn ngừa quá trình chuyến hóa tinh bột thành chất béo tích tụ trong cơ thể. Sự 
kết hợp này sẽ giúp bạn giảm cân một cách hiệu quả 


Lưu ý: để có thể giảm cân hiệu quảVh\ thực hiện các món ăn với ức gà 

bạn nên bỏ da và hạn chế sử dụng dầu. 


Các mói on với ức 


1 . ức gà nướng 

Nguyên liệu: 

• 300g ức gà 

• Nước tương, sa tế, tỏi, hành khô, mật ong, hạt nêm, gừng. 

Cách thực hiện: 



ức gà nướng 


• ức gà rửa sạch, lọc phần xương và da gà. 

• Cắt các đường chéo trên ức gà để khi ướp và nướng có thể thấm gia vị hơn. 

• Nước sốt: 1 muỗng canh nước tương, 2 thìa cà phê sa tế, 3 tép tỏi băm nhuyễn, 1 củ hành khô băm nhuyễn, 2 thìa 
cà phê hạt nêm và 1 ít gừng băm nhuyễn. 

• Cho sốt vào ướp với gà, đeo găng tay và dùng tay bóp thịt đều, ướp khoảng 30 phút. 

• Làm nóng lò nướng khoảng 200 độ c, làm nóng trước 5-1 0 phút. 

• Lót giấy bạc vào khay nướng. 

• Cho gà vào nướng chừng 1 5 phút, cứ 5 phút lại trở mặt gà 1 lần và quét nước ướp lên mặt miếng ức gà. 



2. ức gà hấp 



• ỨC gà bỏ da hấp là một món bạn có thể thực hiện nhanh, cho những ngày bận rộn. 

• Với món gà hấp bạn có thể hấp lá chanh, hấp không chấm muối ớt, hấp sả, hấp hành tùy khấu vị 



3. Salad ức gà sốt sữa chua 


Salad ức gà sữa chua 


Nguyên liệu: 

• 4 trái nho 

• 2 trái cà chua bi 

• 1 câysalad 

• 1 hộp sữa chua không đường 

• 80gr ức gà 

Cách thực hiện: 

• ức gà bỏ da, luộc chín xé nhỏ. 

• Cắt đôi nho và cà chua bi. 

• Salad rửa sạch để ráo nước sau đó cho ra dĩa hoặc tô. 

• Trang trí cà chua xung quanh. 

• Cho ức gà đã xé vào chính giữa. 


Cuối cùng cho sữa chua không đường lên phần ức gà. 


• Thế là bạn có món salad ức gà nhanh gọn, thơm ngon như ý rồi. 

4. ức gà nấu cà rốt 



ức gà nấu cà rốt 


Cà rốt có nhiều chất xơ kết hợp với ức gà ít chất béo là một món ăn tuyệt vời để giảm cân. Hãy dùng bữa ăn tối với 2- 
3 củ cà rốt hoặc ức gà luộc, rán tùy theo sở thích của bạn. Nếu ăn khoai lang cảm thấy ngán như khấu phần đã nói ở 
trên bạn có thể thay thế bằng cà rốt xen kẽ trong các bữa ăn. 


5. ức gà sốt mật ong 



ức gà sốt mật ong 


Nguyên liệu: 

• ức gà, thái hạt lựu 

• % chén bột bắp 

• 1 chén nước 

• 2-3 muỗng canh tương ớt (tùy thuộc bạn muốn ăn cay thế nào) 

• 5 muỗng canh nước tương 

• 2-3 muỗng canh mật ong (tùy thuộc vào cách bạn muốn nó ngọt) 

• Gia vị: đường, muối,... 

Cách thực hiện: 

• Chuẩn bị một cái chảo nhỏ cho lên bếp kết hợp 1 chén nước, tương ớt, nước tương, tỏi, đường, mật ong và khuấy 
đều. 




• Cho hỗn hợp đun sôi trên lửa vừa đồng thời đánh 2 muỗng bột bắp với nước cho đến khi hòa tan, các bạn cho 
nước bột bắp vào trong chảo và khuấy cho đến khi nước trong chảo gần đặc lại. 

• Sau đó giảm nhiệt độ xuống thấp nhất. 

• Cho 1 cái nồi lên bếp, bỏ ít dầu ăn vào nồi và ít tỏi vào, phi vàng tỏi thì cho ức gà thái hạt lựu vào xà xào cho gà săn 
lại, cho thêm ít nước dùng để thịt mềm hon. 

• Khi nước gần cạn bạn cho phần gia vị đã chuẩn bị trước đó vào. 

• Nêm nếm lại cho vừa ăn. 

• Nếu dư nước sốt bạn có thể bảo quản trong tủ lạnh nhưng không được đế quá lâu. 

• Tốt nhất bạn nên tính lượng ức gà cần ăn trong 1 ngày và thực hiện nấu ăn một lượt. 


6. ức gà xào nấm gừng 



ức gà xào nấm gừng 


Nguyên liệu: 

• 2 miếng ức gà 

• Nấm khô, gừng một ít 

• 2 muỗng canh dầu mè 

• 1 muỗng cà phê bột bắp 

• 1 tép tỏi đập dập 

• Tiêu, muối, đường 

Cách thực hiện: 


• Nấm khô rửa và ngâm với nước ấm cho mềm, sau đó chần qua nước sôi và vớt ra để ráo. 

• ức gà cắt thành từng lát vừa ăn. 

• Gừng cắt sợi. 

• Dầu mè + gừng + tỏi cho vào chảo xào thom, cho thịt gà nấm vào xào tiếp. 

• Nêm thêm chút muối + đường, nhanh tay xào gà, tránh gà bị cháy khét. 

• Bột bắp hòa với nước cho vào chảo. 

• Nước ít hay nhiều tùy theo sở thích của mỗi gia đình. 


7. Ưc gà chiên sốt chua ngọt 



ức gà chiên sốt chua ngọt 


Nguyên liệu: 

• 250g thịt ức gà 

• 1 muỗng canh nước mắm 

• 1,5 muỗng canh đường 

• Nửa muỗng canh nước chanh 

• Bột chiên tôm hay bột mì, bột năng 

• Ngò (Thì là) 

Cách thực hiện: 

- Nước xốt: 

• Cho nước mắm, đường, chanh, ngò vào nồi nhỏ quậy tan đều. 

• Nấu sôi lên. Nêm nếm lại sao cho mặn ngọt vừa ý thích. 

• Món này chủ yếu là phần xốt chua chua ngọt ngọt. 

- Thịt gà: 

• Thái miếng nhỏ vừa ăn. 

• Cho khoảng 2 muỗng canh bột mì vào thịt gà, trộn đều sao cho bột bám đều lên thịt. 

• Cho vào chảo dầu chiên vàng. Vớt ra để ráo. 

• Cuối cùng cho phần xốt lên thịt gà vừa chiên xong. Ăn nóng. 


8. ức gà sốt kem 




íí í 1 


V í '■ 



ức gà sốt kem 


Nguyên liệu: 

• 350g thịt ức gà làm sạch 

• 2 củ cà rốt 

• 1/2 củ hành tây 

• 200ml kem tươi 

• 1 lòng đỏ trứng gà, 

• 1 muỗng canh bơ lạt, 

• 1 lát chanh, 

• 1 muỗng canh dầu ăn 

• Một ít lá thơm (lá bay Leaf nếu có), lá húng tây. 

• Gia vị: 1 muỗng cà phê bột nêm và một ít tiêu xay. 

Cách thực hiện: 

• Cà rốt gọt vỏ, cắt khoanh vừa ăn. 

• Cho vào nước sôi luộc với chút muối khoảng 1 0 phút. 

• ức gà cắt miếng to, củ hành băm nhỏ. 

• Cho 1 muỗng canh dầu ăn vào nồi cho nóng, tiếp theo cho hành vào xào thơm. 

• Cho thịt gà và lá thơm, tiêu vào trộn đều. 

• Tiếp tục cho cà rốt đã luộc chín vào. 

• Xào thêm khoảng 3 phút cho thịt gà săn lại. 

• Cho bơ, kem và lòng đỏ trứng gà đánh tan vào nồi. 

• Nấu tiếp khoảng 5 phút cho gà chín, trước khi tắt bếp vắt nước chanh vào. 

• Thêm bột nêm và nêm nếm lại cho vừa ăn. 


9. ức gà nấu nước cốt dừa 



ức gà nấu nước cốt dừa 


Nguyên liệu: 

• ức gà bỏ da, xương 

• 1 quả chanh (Chanh tây) 

• 150ml nước cốt dừa 

• Dầu ăn (Tốt nhất là dầu ÔI iu) 

• 4 cây hành lá, cắt khúc 2. 5cm 

• ớt xanh thái nhỏ 

• Rau mùi 

Cách chê biến: 

• Thái thịt gà, thêm chút nước cốt chanh và vỏ chanh thái nhỏ, đảo đều, ướp. 

• Đun nóng dầu ăn, cho gà vào đảo chừng 3-4 phút, đến khi miếng thịt gà vàng. 

• Thêm ớt, để 1 phút, rồi cho nước cốt dừa, nửa phần hành xắt khúc đã chuẩn bị, nấu 1-2 phút. 

• Tắt lửa, bày ra đĩa, rắc chỗ hành còn lại và rau mùi lên, thưởng thức. 

Với 9 món ức gà trong thực đơn giảm cân chắc chắn đã đem 
đến cho bạn một thực đơn đa dạng. Vừa có thể thưởng thức những 
món ăn tuyệt vời với ức gà, vừa có thể giảm cân. Lưu ngay công 

thức bạn nhé! 


Nguồn: KhoeDep.vn 


Xem thêm: 

• Chế độ ăn siêu tiết kiệm giúp người tập thể hình tăng cơ hiệu quả 

• Tăng cơ bắp bằng trái cây, tại sao không ? 

• 7 thực phẩm cần tránh sau khi tập thể hình 


í 


TViích 4-lní "Uke' / ,r Sln<ÀrV 





ULike 


1 

G+1 


# T w E E T 

f c H 1 A SẺ 

1- 

z 

Q_ 

@ 

G + c 1 R L c E 


THEHÌNHNAM.COM 

No PAIN NO GAIN 


Có thể bạn thích 




Làm sao để tăng cân mà không gây bé... 



Tăng cơ bắp bằng trái cây, tại sao ... 


Bài kế 

Bạn đang xem bài viết gần đây nhất 


> 


Bài trước 

Đánh tan mỡ thừa với 2 phút tập luyện liên tục cùng Thế Hình Nam 


< 

Gửi email bài đăng 

này BlogThislChia sẻ lên TwitterChia sẻ lên FacebookChia sẻ lên Pinterest 

G+1 +1 Recommend this on Google 





1 nhận xét 


Goog]e+ 



Thêm nhận xét 


Nhận xét hàng đầu V 




Quân Lương qua Google+ 6 phút trước - Được chia sẻ công khai 

Hướng dẫn chẽ biến ức gà cho người tập thể hình giảm cân bao ngon 

Có thể bạn không biết, ức gà nằm trong số 21 loại thực phẩm có tác dụng giảm cân 
được cả thế giới công nhận. Vì thế, hãy tăng cường ăn ức gà để giảm cân, hoặc thực 
hiện một chế độ ăn hợp lý với ức gà nhé các bạn. Với ức gà, bạn có thể giảm cân hiệu 
quả bằng... 


+1 - Trả lời 


Thư mục 


BÀI TẬP BỤNG 

BÀI TẬP BỤNG 6 MÚI 

BÀI TÂP 
CHÂN 

BẬI TẬP 

BÀITÂPĐÙI 

TRƯỚC 

BÀI TÂP 
LƯNG 

BÀI TẬP MÔNG ĐÙI 







BÀI TÂP 
NGỰC' 

BÀI TẬP PLANK 

BÀI TẬP SQUAT 

BÀI TÂP 
TAY 

BÀI TÂP TỔNG 
HỢP 

BÀI TẬP VAI 

DINH DƯỠNG THỂ 
HÌNH 

ĐỘNG TÁC PLANK 


ĐỘNG TÁC SQUAT 


ĐỘNG TÁC LỊCH TẬP THẾ 

YỎGA HÌNH 


NGHỈ NGƠI NHẠC TẬP THẾ 
HÌNH 


TẬP THẾ HÌNH TẠI VỊDE0 THẾ 

NHÀ HÌNH 


Bài tập ngực, Bài tập bụri 


Q 


TRÒ CHƠI 


THỂ HÌNH 








Trò chơi thể hình vui nhộn 

Hãy cùng Thể Hình Nam rèn luyện cho anh chàng này nhé!... 


XEM NHIỀU NHẤT 



Bài tập mông cho nam hiệu quả chỉ với 8 phút 



8 bài tập cơ bản tại phòng Gym giúp cơ ngực nở phồng 








4 mẫu lịch tập dành cho các bạn nam yêu thích thể hình 



Bài tập thân trên của "ông hoàng body" Joe Manganiello 



1 5 bài tập kết hợp cho lưng xô săn chắc 



Bộ giáo án thể hình hoàn hảo 6 buổi 1 tuần dành cho nam giới (phần 1) 


KHỎEĐẸP.VN 


• 1 3 bài tập thể hình tại nhà cho nam tốt nhất không thể không xem 

Bạn đã từng bao giờ nghe tới câu nói, bài tập thể hình tại nhà tốt nhất không phải... 

• 4 cách giảm cân bằng chanh nhanh và hiệu quả miễn chê 

Bạn đã từng bao giờ nghe hay áp dụng cách giảm cân bằng chanh chưa? Ắt hẳn bạn đã... 

• 1 0 bài tập vai cho nam hiệu quả nhất bạn có dám thử sức mình? 

Bạn thường đi tập gym, vậy theo bạn nhiều anh chàng thích tập nhóm cơ nào nhất? Khi mặc... 

• 3 mặt nạ trà xanh trị mụn đơn giản tại nhà cho mùa hè oi bức 

Thời tiết ngày càng oi bức, đây là thời điếm mụn bùng phát và gây ra nhiều cảm giác... 

• 9 bước trang điểm chóng chọi cái nóng mùa hè cho bạn gái 

Thời tiết nóng có thể làm cho làn da bạn tiết nhiều mồ hôi và làm trôi đi lớp... 


THỂ HÌNH 








ÂM NHẠC - "MÓN ĂN" KHÔNG THẾ THIẾU CHO NGƯỜI TẬP THẾ HÌNH 


Co glc T Tim kiêm Tuy Chinh 


Bài ngẫu nhiên 


TỔNG THỐNG NGA VLADIMIR PUTIN "RỦ" THỦ TƯỚNG DMITRY MEDVEDEV TẬP THỂ HÌNH 
1 0.02.201 6 - Comments Disabled 

Tập thế hình không chỉ là môn thế thao rèn luyện sức khỏe mà còn là giải trí, là dịp tụ họp những người bạn... 


5 BÀI TẬP THỂ HÌNH CHO cơ ĐÙI SĂN CHẮC TẠI NHÀ 
29.1 2.201 5 - Comments Disabled 

Kiên trì tập luyện với bài tập này bạn sẽ có đôi chân với những bó cơ săn chắc mong muốn. Có thể áp dụng cho... 



' 


1 RM (ONE REPETITION MAXIMUM) LÀ GÌ ? TẬP THỂ HÌNH CẦN BIẾT! 


1 3.01 .201 6 - Comments Disabled 

Nếu tập thể hình thì nhất định bạn đã nghe qua về One Repetition Maximum (mình sẽ viết gọn là 1 RM nhé). Dịch... 


Bài mới 


'^3 HƯỚNG dẫn chế biển ức gà cho người tậpthể hình giảm cân bao ngon 


Có thể bạn không biết, ức gà nằm trong số 21 loại thực phẩm có tác... 

ĐÁNH TAN Mỡ THỪA VỚI 2 PHÚT TẬP LUYỆN LIÊN TụC CÙNG THỂ HÌNH NAM 


Bạn cho rằng 2 phút là ngắn? Bạn có dám cùng Thể Hình Nam vượt qua... 

ju 


3 ? \| BaNNÊNBIẾT4đÔNGTÁCTHỂHÌNHTaINHÀTÂPLưNGDướIKHÔNGCẦNTa 

* J1 


Lung dưới luôn tạo nên một nét hấp dẫn cho vóc dáng của bạn. Chính vì... 


Bài yêu thích 






5 ĐỘNG TÁC HÍT ĐẤT BIẾN THỂ THÁCH THỨC CÁC BẠN TẬP THỂ HÌNH 

24.04.201 6 - 0 Comments 


Biến thể từ động tác hít đất cổ điển - động tác giúp phát triển cơ vai, ngực, xô và bắp tay- 5 tư thế mới sau... 



* 1 0 CHẾ Độ DINH DƯỠNG CHO NGƯỜI MỚI TẬP THỂ HÌNH - RẤT DỄ HIẾU 

Ị 08.03.201 6 - 0 Comments 

Bạn không nhất thiết phải ăn uống hà khắc, kiêng kham đủ điều để có được vóc dáng mà mình mong muốn. Chỉ cần... 


1 4 ĐỘNG TÁC TẬP BỤNG ĐƠN GIẢN VỚI KHĂN LÔNG 

07.01 .201 6 - Comments Disabled 

Trong 4 động tác dưới đây, chiếc khăn lông sẽ là trợ thủ đắc lực để bạn có một buổi tập cho cơ bụng vô cùng... 


Copyright © 201 5 - Thể Hình Nam 


Q) Chat với chúng tôi! 



